Kinh Nghiệm "săn" Học Bồng MBA Của Đại Học Fisher - Lệ Hằng https://scholarshipplanet.info/v1/kinh-nghiem-san-hoc-bong-mba-cua-d... 


Kinh Nghiệm "săn" Học Bồng MBA Của Đại Học 
Fisher - Lệ Hằng 


SP Sưu Tâm Vieu all post bụ SP Sưu Tâm 


Scholarship 
b. Planet 


=s©⁄^.L, [ C2EEFFL 


NEEDED~ - „z¿ 
1OO%% Online 
Xếp lớp trong 24h 

fb.Com/scholarshipplanet 





Kinh nghiệm "săn" học bổng MBA của Đại học Fisher - Lệ Hằng 


1. Profile: 

- Nguyễn Lệ Hằng 

- MBA student 

- Ohio State University, Fisher College of Business 

Hồ sơ apply học bồng như sau: 

- Điểm số trung bình (Grade Point Average, GPA) là 7,01 
- TOEFL đạt 550 

- GMAT đạt 60O 


2. Lựa chọn học bồng như thế nào? 

Tôi có ý định tìm kiếm một tắm bằng Thạc sỹ tại Mỹ từ khá sớm. Ngay từ năm thứ 4 đại học, 
tôi đã ngó nghiêng và tìm hiểu các thủ tục xin học tại Mỹ như thế nào rồi. Tuy nhiên điều băn 
khoăn nhát vẫn là chi phí của việc du học. Trung bình chi phí một khóa MBA tại Mỹ là 
$100,O0O cho 2 năm học (bao gồm học phí, ăn ở, đi lại), ngoài ra nếu bạn học các trường 
Top1o hoặc ở các thành phố lớn thì chi phí có thể lên đến $150, 000 cho 2 năm. Vì vậy, điều 
đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm các loại học bổng của Chính phủ và các tổ chức khác. Học bổng 
của Chính phủ Việt Nam thì có 322, của Nhật thì có IME chỉ dành cho du học sinh tại Nhật, 
Úc thì có Ausaid dành cho du học sinh tại Úc. Ngoài ra, còn có VEF cho các bạn khối kỹ 


lof4 9/24/2021, 1:39 PM 


Kinh Nghiệm "săn" Học Bông MBA Của Đại Học Fisher - Lệ Hằng https://scholarshipplanet.info/v1/kinh-nghiem-san-hoc-bong-mba-cua-d... 


thuật. Thông tin về các học bổng này các bạn tìm trên mạng hoặc báo chí, rất đầy đủ. 


Với ý nghĩ xin học bổng của Chính Phủ, tôi quyết định thi để vào làm tại một cơ quan nhà 
nước mà theo nhiều người là khá “hot”. Tôi hy vọng lắm, vì các học bông của Chính phủ và tổ 
chức lớn thường ưu tiên người nhà nước. Tuy nhiên, tôi luôn bị loại ra khỏi danh sách đăng 
ký thi học bồng vì lý do đơn giản là tôi còn trẻ quá, chưa đủ năm kinh nghiệm. Tôi từ bỏ ý 
định xin học bông Chính phủ, bỏ VIỆC, thi vào một văn phòng đại diện của công ty tài chính 
Mỹ và làm ở đó gần một năm. Sau này khi làm hồ sơ xin học, tôi nhận ra một điều rằng: dù 
bạn làm ở đâu — không quan trọng, dù số năm kinh nghiệm làm việc của bạn là bao nhiêu - 
không quan trọng, quan trọng là “chất lượng” của những kinh nghiệm đó và khả năng đóng 
góp của bạn vào các cuộc thảo luận trên lớp như thế nào. (Chương trình MBA thường dành 
cho những người đã có kha khá kinh nghiệm làm việc rồi, các chương trình cao học khác thì 
không hoặc chỉ cần 1 năm là được). Tất nhiên, nếu bạn làm ở Big Fours thì cũng là một điều 
thuận lợi vì cả thế giới đều biết đến họ, và mọi người sẽ giả định bạn làm ở đó nghĩa là bạn có 
thể là một ứng viên mạnh! 


Tôi chuyên sang hướng xin hỗ trợ tài chính của chính trường mà mình xin học. Ở Mỹ, sau khi 
ứng viên nộp hồ sơ xin học MBA, trường sẽ làm các việc sau đây: 

- Xét xem ứng viên đủ điều kiện phỏng vấn hay không 

- Phỏng vân xong, xét xem ứng viên có đủ điều kiện đề được nhận vào học hay không 

- Được nhận rồi, xét xem ứng viên có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không và nếu có 
thì sẽ hỗ trợ bao nhiêu 

Ở Mỹ, hỗ trợ tài chính (fñnancial aid) thường có các loại sau đây: 

- Fellouuship: được hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, và có thể cả ăn ở, mà bạn không phải làm gì 
ngoài việc học. Học bồng kiểu này rất cạnh tranh, một khóa có khi chỉ có 2 đến 3 cái. 

- Scholarship: được hỗ trợ một ít tiền, thông thường từ $5,ooo đến $1o,ooo. Loại này thì có 
nhiều suất hơn một chút 

- GA (Graduate Assistantship ), TA (Teaching Assistantship ), RA (Research Assistaniship): 
nghĩa là bạn phải làm việc cho trường hoặc cho giáo sư. Nếu bạn làm full-time 20 giờ/tuần thì 
bạn được trường chỉ trả toàn bộ học phí, nếu làm part-time 1o giờ/tuần thì bạn được trả một 
nửa học phí 

- Student loan: trường cho bạn vay tiền đi học, học xong ra trường kiếm việc và trả nợ. Thông 
thường sinh viên quôc tế muốn vay phải có người bảo lãnh (co- -SIgnOT), các trường lớn và uy 
tín thì họ không yêu cầu người bão lãnh. Nếu là trường Top 1o thì có thê cho bạn vay đề chỉ 
trả toàn bộ học phí ăn học trong 2 năm. Tuy nhiên lãi suất khá cao tùy theo từng trường, và 
bạn phải bắt đầu trả nợ sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Thời hạn vay có thê là 1o cho đến 2o 
năm cũng tùy trường. 


Việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên ở Mỹ thông thường theo dạng merit-based chứ không phải 
need-based, nghĩa là tùy theo mức độ suất sắc của bạn mà họ hỗ trợ, chứ không phải tùy theo 
mức bạn cần. Một số trường yêu cầu bạn nộp bộ hồ sơ khác sau khi được admission đề xin học 
bồng, tuy nhiên đa phần họ sẽ tự động xét học bồng cho bạn cùng với hồ sơ xin học. Cũng xin 
lưu ý là trường càng lớn, càng tốt thì họ sẽ cho bạn càng ít tiền dù họ rất giàu, đơn giản vì theo 
họ bạn học MBA nghĩa là bạn đang đầu tư cho tương lai và những ai làm kinh doanh thì đều 
nhiều tiền cả (?!). Tuy nhiên, sinh viên một số nước khác lại rất có lợi vì họ thường có tô chức 
nào đấy cho trường tiền đề tài trợ toàn bộ chỉ phí cho sinh viên của nước đó (Ví dụ Stanford 
có chương trình fellowship cho sinh viên Ả rập). 


3. Cần chuẩn bị những gì cho hồ sơ xin học? 


- Chọn trường: thông thường nên chọn trường theo ranking (MBA nói chung và chuyên 
ngành nói riêng). Có 3 chuyên ngành là General Management, Marketing và Finance thì 
MBA trường nào cũng có. Về ranking các trường thì ưa chuộng nhất là USnews ranking 
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/grad/mba/search 

và Business Week http://www.businessweek.com/bschools/rankings/ 


- Chọn ngành học: Xem curriculum của ngành học của trường có phù hợp với mình không; 
xem vị trí của trường ở bang nào, thành phố nào... có phù hợp với mục tiêu tìm việc sau này 
không, khí hậu ra sao, v.v. 


- Xem mục Fimancial Atd 


2of4 9/24/2021, 1:39 PM 


Kinh Nghiệm "săn" Học Bông MBA Của Đại Học Fisher - Lệ Hẳng https://scholarshipplanet.info/vi/kinh-nghiem-san-hoc-bong-mba-cua-d... 


- Xem têu câu hô sơ: Điễm GMAT, TOEEL, personalities, essays, LOR... 


- Ngoài ra có thời gian thì đọc website của trường đề tìm hiểu thêm thông tin và văn hóa của 
từng trường... Các bạn có thê mở rộng network của mình với alumnl các trường đề tìm hiểu 
thêm thông tin. Việc này thì tùy vào các bạn làm network thế nào, tôi chỉ xin giới thiệu 3 
website mà tôi đã sử dụng hiệu quả làhttp://www.vietmba.eom/ cho các MBAers, 
http://www.vietphd.org/ cho các PhDers và Facebook. 








DEADLINE: Các trường ở Mỹ thông thường tuyên sinh cho kỳ học mùa thu (Fall), một số ít 
cho kỳ học mùa xuân nhưng không đáng kê. Từ lúc bắt đầu nhận hồ sơ đến khi thí sinh nhập 
học là khoảng, 1 năm, nghĩa là nếu bạn nộp hồ sơ từ tháng 1o năm nay thì tháng 9 năm sau 
bạn mới bắt đầu học. Thời hạn (deadline) của các trường có thể giống và khác nhau, nhưng 
đều chia theo đợt (round) hoặc theo dạng cuốn chiếu (rolling basis - nghĩa là nhận được hồ sơ 
nào thì xét luôn chứ không chờ hết hạn mới xét nhiều hồ sơ cùng một lúc). Thông thường các 
trường top đầu như Harvard, Stanford, Chicago, Wharton, Columbia, MTT... sẽ có round1 vào 
tháng 1o, round cuối vào tháng 3; các trường khác có thể muộn hơn một chút theo thứ thự 
như trên là tháng 12 và tháng 5. Xin lưu ý, nộp càng sớm (roundI và round2) thì cơ hội được 
nhận vào học và có hỗ trợ tài chính tốt là càng lớn. Tôi trước đây toàn nộp round cuối nên sau 
này nghĩ lại cũng tiếc. 


HỖ SƠ: 

a. GMẠAT: xem chỉ tiết và đăng ký thi tại http: /Jwww.mba. com/. Ngoài ra có rất nhiều 
forum hay, nơi các bạn sinh viên trao đổi với nhau về việc học và thi môn này như 
http://www.gmatclub.com/ ,http: / /www.testmagic.eom/ ... Về phân tôi, tôi khuyên các bạn 
những tài liệu cần thiết nhất cho việc học như sau: 

- Official Guide 1o và 11 (hình như sắp có thêm 12) 

- Critical Reasoning Bible 

- Sentence Correction của Manhattan 

- Test set 

- Gmatprep (download free tại http://www.mba.com/, là phần mèm có 2 bài test, format 
giống hệt lúc thi để "bạn làm thử) 

- Writing thì ôn cuốn của Areo 











Nếu có thời gian thì mới ôn thêm các cuốn khác. Các tài liệu này các bạn có thê download tại 
tài khoản esnips của tôi http:/ JWwwW. esnips.com/web/Gmatstuffs, tài liệu khác search trên 
esnips cũng rất nhiều. Xin lưu ý, nếu điểm Gmat của bạn từ 68o trở lên thì bạn hoàn toàn tự 

tin rằng bạn có thể xin được học bồng toàn phần ở một số trường tại nước Mỹ. Tất nhiên 
những trường này thường thì xếp hạng không cao lắm (một số rât hiếm trong top 2o như 
USC-Marshall thì Gmat phải trên 7oo) nhưng vẫn rất tốt thì được tổ chức uy tín là AACSB 
công nhận. 


b. TOEFL-LBT: thông thường mức minimum của các trường là 100, nhưng nếu bạn ở dưới 
mức đó và thi lại mãi mà không cao hơn được thì cũng chắng sao cả. Các trường từ top 5O trở 
lên (cá biệt như College of William and Mary trong top70) sẽ phỏng vân bạn trước khi quyết 
định có nhận bạn hay không. Thông thường TOEEL được đánh giá là không quan trọng lăm, 
chỉ là điều kiện đủ. Một sô bạn sẽ thắc mắc là điểm TELT có được chấp nhận không? Xin trả 
lời là trường sẽ viết rõ điều này trên website, mục application requirements. Muốn chắc ăn 
nữa thì viết mail hỏi trường. Với TOEFL-iBT, các bạn nên học các cuốn sau: 

- Official guide của ETS 

- Barron óth hoặc 12th edition, học thuộc các từ mới đẳng sau cuốn sách 

- Sharpening skills for the TOEEFL1BT 

- Đề thi thử miễn phí của ETS xem trên website 

- Phần independent writing nên xem cuốn essay TWE cũ của Barron 

Nếu có thời gian thì mới ôn thêm các cuốn khác 


c. Application ƒee: các trường công thì khoảng vài chục đô, các trường tư thì thường tính 
theo đơn vị trăm, đắt nhất là Stanford $250. Một số trường có chính sách miễn phí hỗ sơ, bạn 
nên đọc kỹ website đề xin cái này. Một số trường tuy không nêu rõ, nhưng nếu bạn viết mail 
đề nghị (gửi kèm resume tốt, điểm Gmat và TOEFL cao) cũng sẽ được miễn. Lần tôi apply, tôi 
tiết kiệm được mấy trăm đô đáy! 


3of4 9/24/2021, 1:39 PM 


Kinh Nghiệm "săn" Học Bông MBA Của Đại Học Fisher - Lệ Hằng 


4of4 


d. EssqUs: Câu hỏi kinh điển .Why MBA, why our school and why now luôn luôn có rong 
bộ câu hỏi của bất kỳ trường nào, dù dưới dạng này hay dạng khác. Ngoài ra sẽ có nhiều câu 
hỏi về teamwork, leadership, self-awareness, working experienee... Một tip nhỏ cho các bạn 
trẻ (ít kinh nghiệm làm việc và không có vị trí quản lý) là tham gia nhiều các hoạt động xã 
hội. Ở trong tô chức xã hội, bạn sẽ có cơ hội thực hành Jeadership, teamwork và có thêm 
nhiều achievements đề kê. Ngoài ra các trường ở Mỹ rất thích các ứng viên hoạt động xã hội 
tốt. Nếu bạn chưa biết cách phân tích câu hỏi ©SSayS và cầu trúc bài viết thế nào cho tốt thì 
nên đọc cuốn. “How to get to the top MBA”. Cuốn này hình như không có free trên mạng đâu, 
tôi có một cuốn là hardcopy đề ở nhà. Nếu bạn nào cần thì cứ bảo tôi, tôi sẽ nhờ người photo 
cho hoặc giới thiệu bạn với các bạn tôi ở Hà Nội, họ cũng có cuốn này. 


d. Letter oƒ Recomunendatiomn: Với các trường top, LOR còn quan trọng hơn cả essays. 
Nếu Recommendker tự viết thư, hãy đưa cho họ đọc phần hướng dẫn cách việt LOR trong cuốn 

“How to get to the top MBA”, vì không phải ai cũng học MBA và biết cách viết một bức thư 
giới thiệu tuyệt vời nhất cho bạn đâu. Xin bật mí một chỉ tiết nho nhỏ, các bạn có biết ai viết 
LOR cho tôi không? Chính là ông trùm Saga Vương Quân Hoàng đấy. Nhờ bức thư đó mà 
năm 2oo7 tôi đánh bật được các đối thủ nặng ký khác để lọt vào short-list phỏng vấn, và bây 
giờ đang ở Mỹ đề chuẩn bị cho 2 năm bận rộn sắp tới. Cũng xin thưa là trường mà tôi đang 
theo học (the Ohio State University, Fisher College of Business) cũng không Ì hè tồi đâu: OSU 
là trường lớn nhất và tốt nhất bang Ohio, đứng thứ 7 trong hệ thống trường công, Fisher 
College đứng thứ 16 về ngành Finanee nói riêng, và thứ 23 về MBA nói chung (so sánh các 
trường đại học trên toàn nước Mỹ, theo USnews ranking năm 2007). 


e. Resume: chỉ nên viết ngắn gọn trong vòng 1 trang giấy A4, và viết theo hướng 
achievement-orlented, đừng liệt kê các việc mà bạn đã làm. Các bạn có thê download resume 
template của sinh viên trường Wharton ở đây:http://download.chasedream.com 
/mba/resume/wharton_ resume_ template.doc 








ƒ. Các giáu tờ cần thiết khác theo uêu cầu nhà trường 


g. Phóng uán: thông thường các trường từ top 50 trở lên sẽ yêu cầu phỏng vấn thi sinh. Bạn 
có thê search trên mạng đề xem các câu hỏi phỏng vân cũ do thí sinh post lên, ngoài ra nên 
đọc thêm ở Business week các bài phỏng vân với Admission Director của trường mình sắp 
phỏng vấn, để biết được trường coi trọng những tố chất nào của thí sinh. Đề đọc được các bài 
phỏng vấn này thì bạn phải mua account của USnews với giá $17 hoặc Business week với giá 
hơn $2o cho 6 tháng. Ngoài ra bạn cũng có thể xem được các bài essays mẫu của từng trường, 
và full ranking của top 100 trường hàng đầu nước Mỹ, và các thông tin khác... nếu có account 
này. 


Chuẩn bị hồ sơ và xin học và là cả một quá trình dài, đầy thử thách và vui buôn lẫn lộn. Về 
phần tôi, thời gian nay kéo dài mắt 3 năm, không chỉ học hành, thi cử, làm hỗ Sơ mà quan 
trọng nhất là tự đánh giá bản thân (self-assesment), hiểu rõ bản thân mình muốn gì, mạnh và 
yếu ở điểm nào. 


Tôi đã có gắng nêu đây đủ thông tin và một chút kinh nghiệm làm thế nào đề xin học cao học 
và được học bồng ở Mỹ. Tuy nhiên bài viết cũng khá dài rồi nên xin dừng bút tại đây. Nếu bạn 
nào muốn hỏi thêm thông tin, có thê gửi thư cho tôi ở địa chỉ: lehang267(@gmail.com 





https://scholarshipplanet.info/vi/kinh-nghiem-san-hoc-bong-mba-cua-d... 


9/24/2021, 1:39 PM 


